TẦM QUAN 
TRỌNG CỦA KỶ 
LUẬT TRẺ EM 


Hãy huấn luyện một đứa trẻ theo con 
đường mà nó phải đi: và khi nó già, 
nó sẽ không rời bỏ nó. 

Châm ngôn 22: 6 


CHO CHA MẸ 


Hỡi con cái là di sản của Chúa; và hoa trái trong 
lòng mẹ là phần thưởng của Ngài. 

Thi Thiên 127: 3 

Kẻ nào tha gậy thì ghét con mình; nhưng kẻ nào 
yêu con thì sẽ theo đuổi con. Châm ngôn 13:24 
Trong lòng kính sợ Chúa là niềm tin mạnh mẽ: và 
con cái Ngài sẽ có một nơi nương tựa. 

Châm ngôn 14:26 

Hãy đuổi theo con trai ngươi khi còn hy vọng, và 
đừng để linh hồn ngươi dành cho tiếng khóc của 
nó. Châm ngôn 19:18 

Sự ngu sỉ bị ràng buộc trong trái tỉm của một 
đứa trẻ; nhưng cây gậy sửa sai sẽ khiến nó xa rời 
người ấy. Châm ngôn 22:15 

Chớ sửa sai con trẻ; vì nếu ngươi lấy gậy đánh nó, 
nó sẽ không chết. Ngươi sẽ dùng gậy đánh nó, và 
giải thoát linh hồn nó khỏi địa ngục. 

Châm ngôn 23: 13-14 

Cây gậy và sự trách móc mang lại sự khôn ngoan; 
nhưng một đứa trẻ bị bỏ mặc khiến mẹ nó xấu hổ. 
Châm ngôn 29:15 

Hãy sửa sai con trai ngươi, và nó sẽ cho con được 
yên nghỉ; phải, anh ấy sẽ ban cho linh hồn bạn 
sự vui mừng. Châm ngôn 29:17 


Và tất cả con cái ngươi sẽ được dạy dỗ về CHÚA; 
và sự bình an tuyệt vời sẽ là sự bình an của con 
cái ngươi. Ê-sai 54:13 


CHO TRẺ EM 


Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi u cho ngày của 
ngươi được dài trên đất mà -hô-va Đức Chúa 
Trời ngươi ban cho ngươi. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 


Hỡi con trai của ta, đừng khinh thường sự trong 
sạch của Chúa; cũng không được mệt mỏi về sự 
sửa chữa của mình: Đối với ai mà Chúa yêu 
thương, thì sửa chữa; ngay cả với tư cách là một 
người cha, đứa con mà anh ta yêu quý. 

Châm ngôn 3: 11-12 


Những câu châm ngôn của Sa-lô-môn. Con khôn 
làm cha vui; nhưng đứa con khờ khạo là sự nặng 
nề của mẹ. Châm ngôn 10: 1 


Hãy nghe lời cha của ngươi mà sinh ra ngươi, 
chớ khinh thường mẹ ngươi khi về già. 
Châm ngôn 23:22 


Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong 
u này là đúng. Hãy hiếu kính cha mẹ 
; đó là điều răn đầu tiên với lời hứa; 

Rằng nó có thể tốt với ngươi, và ngươi có thể 
sống lâu trên đất. Ê-phê-sô 6: 1-3 


Hãy hết lòng tôn kính cha ngươi, và đừng quên 
những nỗi buồn của mẹ ngươi. Hãy nhớ rằng 
ngươi đã sinh ra chúng; và làm thế nào bạn có 
thể ghi nhận họ những điều họ đã làm cho bạn? 
Ecclesiasticus 7: 27-28 


Nếu chúng ta kỷ luật con cái của chúng ta, 
chúng sẽ khóc bây giờ nhưng sẽ tận hưởng 
trong tương lai. Nếu chúng ta không kỷ luật 
con cái của chúng ta, chúng sẽ vui thích bây 
giờ nhưng sẽ khóc trong tương lai. 


Trẻ em là tương lai của đất nước chúng ta. 
Nhưng nếu chúng sẽ già đi mà không có kỷ luật, 
thì tương lai của đất nước chúng ta sẽ ra sao? 


Tất cả những thói quen xấu của một người lớn là 
những thói quen không được sửa chữa hoặc kỷ 
luật khi anh ta chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta phải 
nuôi dạy những đứa trẻ kính sợ Chúa. 


Tôi lấy một mảnh đất sét sống 

Và nhẹ nhàng hình thành nó từng ngày 

Tôi đã đến một lần nữa khi nhiều năm đã trôi qua 
Đó là một người đàn ông mà tôi đã trông đợi 
Anh ấy vẫn còn ấn tượng ban đầu mặc 

Và tôi không thể thay đổi anh ấy được nữa 


